LÃO TỬ 


ĐẠO ĐỨC 
KINH 


Thu Giang Nguyễn Duy Cần 


HÀ NỘI 8/2007 


27/02/2010 - 1/1 


Chương 1 


Đạo khả đạo, phi 
thường đạo 

Danh khả danh, phi 
thường danh. 

Vô danh thiên địa chi 
thuỷ 

Hữu danh vạn vật chi 
mẫu. 

Có, thường vô dục, dĩ 
quan kì diệu 


Thường hữu dục, dï 
quan kì hiếu, 

Thử lưỡng giả, đồng 
xuất nhi dị danh, 
Đồng vị chi Huyễn. 
Huyền chi hyu Huyền, 
chúng diệu chi môn 


Chương 2 


Thiên hạ giai tri mĩ chi 
vi mi, 

tư ác dĩ; 

Giai tri thiện chi vi 
thiên, 

tư båt thiện dĩ. 


Chương 1 


Đạo có thể gọi được, không 
phải là Đạo "thường" 

Danh có thê gọi được, không 
phải là danh "thường" 
Không tên là gốc của Trời 
Đất; 

Có tên là mẹ của vạn vật. 


Bởi vậy, thường không tư 
dục, mới nhận được chỗ 
huyền diệu của đạo; 
Thường bị tư dục nên chỉ 
thấy chỗ chia lìa của Đạo. 
Hai cái đó, đồng với nhau; 
cùng một gốc tên khác 
Đồng, nên gọi là Huyền. 
Huyền rồi lại Huyền, 

Đó là cửa vào ra của mọi 
huyền diệu trong Trời Đắt 


Chương 2 


Thiên hạ đều biết tốt là tốt, 


Thì đã có xâu rôi; 
Đêu biết lành là lành, 


thì đã có cái chăng lành rôi 


27/02/2010 - 1/2 


Có, 

Hữu Vô tương sinh, 
Nan DỊ tương thành, 
Trường Doan tương 
hình, 

Cao Hạ tương khuynh, 
Âm thanh tương hoà, 
Tiền Hậu tương tuỳ. 
Thị dĩ Thánh nhân 

Xử vô vi chi sự, 

Hành bắt ngôn chỉ giáo. 
Vạn vật tác yên nhi båt 
từ, 

Sinh nhi bất hữu, 

Vi nhi bắt thị, 

Công thành nhi phất cư. 
Phù duy phất cư 

Thị dĩ bất khứ. 


Chương 3 


Bất thượng hiền, 

Sử dân bát tranh; 

Bắt quí nan đắc chi hoá, 
Sử dân bắt vi đạo. 


Bắt kiến khả dục, 
Sử dân tâm bât loạn. 


Thị dĩ thánh nhân chi 
trị, 


Bởi vậy, 

Có với Không cùng sinh, 
Khó và Dễ cùng thành, 
Dài và Ngắn cùng hình, 


Cao và Thấp cùng chiều, 
Giọng và Tiếng cùng họa, 
Trước và Sau cùng theo 
Vậy nên Thánh nhân. 
Dùng vô vi mà xử sự, 
Dùng bất ngôn mà dạy dỗ. 
Đề cho vạn vật nên mà 
không cản, 

Tạo ra mà không chiếm đoạt, 
Làm ra mà không cậy công, 
Thành công mà không ở lại. 
Vì bởi không ở lại, 

Nên không bị bỏ đi 


Chương 3 


Không tồn tại bậc hiền tài, 
Khiến cho dân tranh giành; 
Không quí của khó đặng, 
Khiến cho dân không trộm 
Cướp 

Không phô điều ham muốn, 
Khiến cho lòng dân không 
loạn. 

Vì vậy cái trị của Thánh 
nhân 


Hư kì tâm, 

Thực kì phúc, 

Nhược kì chí, 

Cường kì cốt, 

Thường sử dân vô tri vô 
dục, 

Sử phù trí giả bất cảm 
vi đã. 

VỊ vô vi, 

Tắc vô bát trỊ. 


Chương 4 


Đạo xung nhi dụng chi 
hoặc bất doanh; 

Uyên hè tự vạn vật chi 
tòng. 


Toả kì nhuệ, 
Giải kì phàn, 
Hoà kì quang, 
Đồng kì trần 


Trạm hê tự hoặc tôn, 


Ngô båt tri thuỷ chi tử, 
Tượng đê chi tiên. 


Hư lòng, 

No đạ, 

Yếu chí, 

Mạnh xương. 

Thường khiến cho dân không 
biết, không ham, 

Khiến cho kẻ trí không đám 
dùng đến cái khôn của mình. 
Làm theo vô vi, 

ắt không có gì là không trị. 


Chương 4 


Đạo thì trồng không, nhưng 
đỗ vô mãi là không đầy 
Đạo như vực thắm, dường 
như tổ tông của vạn vật 


Nó làm nhụt bén nhọn, 
Tháo gỡ rối rắm, 

Điều hoà ánh sáng, 
Đồng cùng bụi bặm. 


Nó trong trẻo thay! lại dường 
như trường tồn 

Ta không biết Nó là con ai, 
Dường như có trước Thiên 
đê. 


27/02/2010 - 1/3 


Chương 5 


Thiên địa bât nhân, 
Dĩ vạn vật vi sô câu; 


Thánh nhân bát nhân, 


Dĩ bách tính vi sô câu. 


Thiên địa chi gian, 
Kì du thác thược hô! 
Hư nhi bât khuât, 
Động nhi dù xuât, 
Đa ngôn số cùng, 


Bắt như thủ trung 


Chương 6 


Cốc thần bắt tử, 
Thị vị Huyền tân 


Huyền tân chi môn, 
Thị vị thiên địa căn 


Miên miên nhược tôn, 


Dụng chi bất cần 


Chương 5 


Trời đất không có nhân, 
Coi vạn vật như loài chó 
rơm; 

Thánh nhân không có nhân, 
Coi trăm họ như loài chó 
rơm. 

Có khoảng giữa Trời pát, 
Gióng nhu ông bë. 

Tuy tróng không mà vô tân, 
Càng động lại càng hoi ra. 


Càng nói nhiêu, càng không 


sao nói hết được, 
Thà là giữ lây cái Trung. 


Chương 6 


Thần hang không chết, 
Nên gọi Huyền tân 


Cửa của Huyền tẫn, 
Gốc rễ của Đất Trời 


Dăằng đặc như còn hoài, 
Dùng hoài mà không hêt 


Chương 7 


Thiên trường địa cửu. 
Thiên địa sở dĩ năng 
trường 

Thả cửu giả, 

Dĩ kì bắt tự sinh, 

Có năng trường sinh 


Thị dĩ thánh nhân, 
Hậu kì thân nhi thân 
tiên 

Ngoại kì thân nhi thân 
tồn. 

Phi dĩ kì vô tư da? 

Có năng thành kì tư 


Chương 8 


Thượng thiện nhược 
thuỷ; 

Thuỷ thiện lợi vạn vật 
Nhi bát tranh, 

Xử chúng nhân chỉ sở ó, 


Cố cơ ư Đạo. 
Cư thiện địa, 
Tâm thiện uyên, 
Dữ thiện nhân, 


Ngôn thiện tín, 


Chương 7 


Trời dài đất lâu. 
Trời đất sở đĩ dài lâu, 


Là vì 
không sông cho mình, 
Nên mới đặng trường sinh 


Vì vậy Thánh nhân, 

Đề thân ra sau, mà thân ở 
trước; 

Để thân ra ngoài, mà thân 
đặng còn 

Phải chăng vì không riêng tư, 
Mà thành được việc riêng tư? 


Chương 8 


Bậc thượng thiện giống như 
nước; 

Nước thì hay làm lợi cho vạn 
vật mà không tranh, 

Ở chỗ mà người người đều 
ghét, 

Nên gần với Đạo. 

Ở thì hay lựa chỗ thấp; 
Lòng thì chịu chỗ thâm sâu; 
Xử thế thì thích dùng đến 
lòng nhân; 

Nói ra thì trung thành không 


27/02/2010 - 1/4 


Chính thiện trỊ, 
Sự thiện năng, 
Động thiện thời. 


Phù duy bất tranh, 
Cô vô vưu. 


Chương 9 


Tri nhi doanh chi 

Båt nhu kì dì. 

Su nhi chuyết chi, 
Bắt khả trường bảo. 
Kim ngọc mãn đường, 
Mạc chi năng thủ. 
Phú quí nhi kiêu, 

Tự di kì cữu. 

Công toại thân thối, 
Thiên chị đạo. 


Chương 10 
Tải doanh phách bão 
nhât, ) 
Năng vô li hô? 


Chuyên khí trí nhu, 


sai chạy, 

Sửa tri thì chịu làm cho được 
thái bình. 

Làm việc thì hợp với tài 
năng, 

Cử động thì hợp với thời 
buổi. 

Ôi vì không tranh, 

Nên không sao lầm lỗi. 


Chương 9 


Ôm giữ chậu đầy, 
Chăng bằng thôi đi. 
Dùng dao sắc bén, 
Không bén được lâu. 
Vàng ngọc đầy nhà, 
Khó mà giữ lâu. 
Giầu sang mà kiêu, 
Tự vời hoạ ưu. 

Nên việc, lui thân, 
Đó là đạo Trời. 


Chương 10 


Làm cho hồn phách hiệp 
một, 

Không thể chia lìa, đặng 
không? 

Làm cho hơi thở tụ lại, 


Năng anh nhi hồ? 
Địch trừ huyện lãm, 


Năng vô tì hồ? 
Ái dân trị quốc, 
Năng vô vi hô? 


Thiên môn khai hạp. 
Năng vô thư hô? 


Minh bạch tứ đạt, 
Năng vô tri hô? 


Sanh chi súc chi, 
Sanh nhi bất hữu, 


Vi nhi bất thị, 
Trưởng nhi bât tê, 


Thị vị Huyền đức. 


Chương 11 


Tam thập phúc, cộng 
nhất cốc, 

Đương kì vô, hữu xa chi 
dụng. 


Như trẻ sơ sinh, đặng không? 
Gột rửa lòng ham huyền 
điệu, 

Đừng còn chút bợn, đặng 
không? 


Thương dân tri nước, 

Mà làm như không làm, đặng 
không? 

Cửa trời khép mở, 

Mà làm như con mái, đặng 
không? 

Hiểu biết tất cả, 

Mà làm như không biết gì cả, 
đặng không? 


Sinh đó, nuôi đó, 

Sinh mà không chiếm cho 
mình, 

Làm mà không cậy công, 
Làm việc lớn mà không làm 
chủ, 

Đó gọi là Huyền đức 


Chương 11 


Ba chục căm, hợp lại một 
bầu, 

nhưng nhờ chỗ không, mới 
có cái dụng của xe. 


27/02/2010 - 1/5 


Duyên thực dĩ vi khí, 
Đương kì vô, hữu khí 
chi dụng. 


Tac hộ dù dĩ vi thắt, 


Đương kì vô, hữu thất 
chi dụng. 
Có, 


Hữu chi dĩ vi lợi, 
Vô chi dï vi dụng. 


Chương 12 


Ngũ sắc lệnh nhân mục 
manh. 

Ngũ âm lệnh nhân nhĩ 
lung. 

Ngũ vị lệnh nhân khẩu 
sảng? 

Trì sinh điền liệp, 
Lệnh nhân tâm phát 
cuồng. 

Nan đắc chỉ hoá, 

Lệnh nhân hành 
phương. 


Thị dĩ Thánh nhân, 
Vi phúc bât vị mục. 


Nhỏi đất để làm chén bát, 
Nhờ chỗ không mới có cái 
dụng của chén bát. 


Khoét cửa nẻo, làm buồng 
the, 

Nhờ chỗ không mới có cái 
dụng của buông the 

Bởi vậy, 


Lây cái có đê làm cái lợi, 
Lây cái không đó đê làm cái 
dụng. 


Chương 12 


Năm mầu khiến người mù 
mắt. 

Năm giọng khiến người điếc 
tai. 

Năm mùi khién nguòi tê 
lưỡi. 

Sải ngựa săn bắn, 

Khiến lòng người hoá cuồng. 


Của cải khó đặng, _ 
Khiên người gặp nhiều tai 
hoạ 

Bởi vậy Thánh nhân, 


Vì bụng mà không vì mắt. 


10 


Có khử bỉ thủ thử 


Chương 13 


Song nhục nhược kinh, 
Quí đại hoạn nhược 
thân, 


Hà vi súng nhục nhược 
kinh? 

Súng vi thượng, nhục vi 
hạ; 

Đắc chí nhược kinh, 
Thất chi nhược kinh. 
Thị vị súng nhược kinh 


Hà vị quí đại hoạn 
nhược thân? 

Ngô sở dĩ hữu đại hoạn 
giả 

Vị ngô hữu thân. 

Cập ngô vô thân, 

Ngô hữu hà hoạn! 

Có, 


Quí dĩ thân vi thiên hạ 


Nhược khả kí thiên hạ, 
Ái đĩ thân vi thiên hạ, 


Nên bỏ cái này mà lây cái 
kia 


Chương 13 


Vinh và Nhục đêu là sợ hãi; 
Quí và Hoạn đêu là vì có 
thân. 


Tại sao gọi Vinh và Nhục 
đều là sợ hãi? 

Là vì, Vinh trên thì Nhục 
dưới, 

Được cũng sợ hãi, 

Mà mắt cũng sợ hãi. 

Vì vậy mới gọi "Vinh Nhục 
đều là sợ hãi." 

Tại sao gọi "Quí và Hoạn 
đều là vì có thân"? 

Là vì, ta sở đĩ có lo lớn 


là vì ta có thân, 
Nếu ta không thân, 
Ta sao có lol 

Vậy, 


Kẻ nào biết quí thân vì thiên 
hạ, 

Nên giao phó thiên hạ cho họ 
Kẻ nào biết thương thân vì 
thiên hạ, 


11 


27/02/2010 - 


1/6 


Nhược khả thác thiên 
hạ. 


Chương 14 


Thị chi bất kiến danh 
viết Di; 

Thính chi bất văn danh 
viết Hi; 

Bác chi bất đắc danh 
viết Vi. 

Thử tam giả bất khả trí 
cật. 

Cố hỗn nhi vi nhất. 


Kì thượng bất kiểu, 
Kì hạ bất muội. 
Thằng thằng bát khả 
danh. 

Phục qui ư vô vật, 
Thị vị vô trạng chi 
trạng, 

Vô vật chi tượng, 


Thị vị hốt hoàng, 
Nghĩnh chi bât kiên kì 
thủ, 


Tuỳ chi bất biến kì hậu. 


Chấp cô chi đạo, 
Dĩ ngự kim chi hữu, 


Nên gửi gắm thiên hạ cho 
họ. 


Chương 14 


Xem mà không thấy, nên tên 
gọi là DI; 

Ngóng mà không nghe, nên 
tên gọi là Hi; 

Nắm mà không giữ gọi là Vi. 


Ba cái áy không thể phân ra 
được, ' 
Vì nó hôn hợp làm một 


Trên nó thì không sáng, 
Dưới nó lại không tối, 

Dài dàng đặc mà không có 
tên. 

Rồi lại trở về chỗ không có. 
Ấy gọi là cái hình trạng 
không hình trạng 

Cái hình trạng của cái không 
có vật. 

Ấy gọi là "hốt hoảng". 

Đón nó thì không thấy đầu, 


Theo nó thì không thấy đuôi. 
Git cái đạo xưa, 


Đê mà tri cái có của hiện 


12 


Năng tri cô thi, 


Thị vị đạo kỉ. 


Chương 15 


Cổ chỉ thiện vi sĩ giả, 
Vi diệu huyền thông, 


Tham bắt khả thức. 
Phù duy bât khả thức, 
Cô cưỡng vi chi dung. 


Dự yên nhược đông 
thiệp xuyên, 
Do hè nhược uý tứ lân. 


Nhiễm hề kì nhược 
khách, 

Hoán hề nhược băng chi 
tương thích. 

Đôn hề kì nhược phác, 


Khoáng hê kì nhược 
côc, 
Hôn hê kì nhược trọc. 


Thục năng trọc dĩ chỉ, 
Tĩnh chi từ thanh; 


nay. 
Biết được cái đầu mối của 
xưa, 

Ấy gọi là năm được giềng 
mối của Đạo 


Chương 15 


Bậc toàn thiện xưa, 
Tinh tế nhiệm mầu, siêu 
huyền, thông suốt. 

Sâu chẳng khá đò. 

Bởi chẳng khá dò, 

Tạm hình dung Đó. 


Thận trọng dường như qua 
sông trên nước đặc. 

Do dự dường sợ mắt ngó bốn 
bên. 

Nghiêm kính dường như 
khách lạ, 

Chảy ra dường băng tan, 


Quê mùa dường gỗ chưa dëo 
gọt, 

Trống không dường hang 
núi, 

Pha lẫn dường nướcđục. 


AI hay nhờ tịnh 
mà đục hóa trong, 


13 


27/02/2010 - 1/7 


Thục d'an dr cửu, 
Động chi từ sinh. 


Bảo thử Đạo giả bất dục 
doanh, 

Phù duy bất doanh, 

Có năng tế bất tân 
thành. 


Chương 16 


Trí hư cực, 
Thủ tịnh đôc, 


Van vật tịnh tác, 
Ngô dĩ quan phục. 
Phù vật vân vân... 
Các phục qui kì căn. 


Qui căn viết tịnh, 

Thị vị viết Phục Mạng. 
Phục Mạng viết 
Thường. 


Tri Thường viết Minh, 
Bât tri thường vọng tác 
hung. 

Tri thường dung, 


Dung nãi công, 


Au hay nhờ động 
mà đứng lại đi? 


Kẻ giữ Đạo không muốn 
đầy. 

Chỉ vì không muốn đây, 
Nên mới che lấp được mà 
chẳng trở nên mới 


Chương 16 


Đến chỗ cùng cực hư không, 
Là giữ vững được trong cái 
"Tịnh". 

Vạn vật cùng đều sinh ra; 
Ta lại thấy nó trở về gốc, 
Ôi! mọi vật trùng trùng, 

Pèu trở về cội rễ của nó. 


Trở về cội rễ, gọi là "Tịnh". 
Av gọi là "phục mạng". 
Phục mạng gọi là "Thường". 


Biết Thường gọi là Minh. 
Không biêt đạo thường mà 
làm càn là gây hung hoạ 


Biết đạo thường thì bao 


dung, 
Bao dung thì công bình, 


14 


Công nãi vương, 
Vương nãi thiên, 
Thiên nãi Đạo, 
Đạo nãi cửu, 
Một thân bắt đãi 


Chương 17 


Thái thượng, hạ tri hữu 
chi. 


Ki thứ thân nhi dự chi. 
Kì thứ uý chi. 

Kì thứ vũ chi. 

Tín bất túc yên, 

Hữu bất tín yên. 


Du hề kì quí ngôn. 
Công thành sự toại, 
Bách tính giai vị ngã tự 
nhiên. 


Chương 18 


Đại Đạo phé, hữu Nhân 
Nghĩa. 

Huệ Trí xuất, hữu đại 
nguy. 

Lục thân bất hoà hữu 
hiếu từ. 


Công bình thì bao khắp, 
Bao khắp là Trời, 

Trời là Đạo, 

Đạo thì lâu dài 

Suốt đời không nguy... 


Chương 17 


Đời thái sơ, dân chỉ biết có 
đây. 


Kế đó, dân than và khen đấy. 
Kế đó, dân sợ đấy. 

Kế đó, dân khinh đấy. 

Vì không đủ tin, 

Nên dân không tin. 


Bậc thánh xưa, quí lời nói, 
Làm xong công việc cho dân, 
Mà dân cứ tưởng tự nhiên tự 
mình làm. 


Chương 18 
Đạo lớn mất, mới có Nhân 
Nghĩa. 
Trí Huệ sinh, mới có dôi trá. 
Lục thân chẳng hoà, mới có 


hiệu từ. 


15 


27/02/2010 - 1/8 


Quốc gia hôn loạn hữu 
trung thân 


Chương 19 


Tuyệt thánh khí trí, 
Dân lợi bách bội. 


Tuyệt nhân khí nghĩa, 
Dân phục hiêu từ. 


Tuyệt xảo khí lợi, 
Đạo tặc vô hữu. 


Thử tam giả, dĩ 
Vi văn bât túc. 


Có lịnh hữu sở chúc. 
Kiên Tô bão Phác, 
Thiên tư quả dục. 


Chương 20 


Tuyệt học vô ưu 

Duy chi đữ a, 

Tương khứ kỉ hà? 
Thiện chi dữ Ác, 
Tương khứ nhược hà? 


Nhân chi sở us, 


Nước nhà rôi loạn, mới có 
tôi ngay. 


Chương 19 


Dứt Thánh bỏ Trí, 
Dân lợi trăm phân. 


Dút Nhân bỏ Nghĩa, 
Dân lại thảo lành. 


Dứt xảo bỏ lợi, 
Trộm cướp không có. 


Dứt ba khoản đó, 

Có đủ vào đâu. 

Phải được như vầy 

An ở giản di và chât phác, 

It riêng tư, ít tham dục. 
Chương 20 

Dt học không lo. 

"Dạ" VỚI "Oi" 

khác nhau chô nào 

Lành với đữ, 

Khác nhau ở đâu? 


Chỗ mà người sợ, 


16 


Bắt khả båt uý. 
Hoang hê kì vị ương 
tai! 


Chúng nhân hi hi, 
Như hưởng thái lao, 
Như xuân đăng đài. 


Ngã độc bạc hề kì vị 
triệu, 
Như anh nhi chi vị hài, 


Luy luy hề nhược vô sở 
qui. 

Chúng nhân giai hữu 
dư, 

Nhi ngã độc nhược di, 
Ngã ngu nhân chi tâm 
dã tai! 

Don độn hè. 


Tục nhân chiêu chiêu 
Ngã độc hôn hôn. 
Tục nhân sát sát, 
Ngã độc muộn muộn, 
Đạm hề kì nhược hải. 


Liêu hề nhược vô chỉ. 
Chúng nhân giai hữu dĩ, 


Nhi ngã độc ngoan tự 
bỉ. 


Ta há chẳng sợ 
Nhưng chưa có chi, sợ cũng 
vô ích. 


Người đời vui vẻ, 
Như hưởng thái lao. 
Như lên xuân däi. 


Riêng ta im lặng, chẳng dấu 
vết chỉ 

Như trẻ sơ sinh, chưa biết 
tuoi CƯỜI. 

Rù rugi mà đi, đi không chỗ 
về. 

Người đời có dư, 


Riêng ta thiếu thốn 
Lòng ta ngu dôt vậy thay! 


Mò mệt chù! 


Người đời sáng chói, 

Riêng ta mit mờ, 

Người đời phân biện, 
Riêng ta hỗn độn. 

Điềm tĩnh dường như tối 
tăm, 

Mun vyt dường như không 
lặng. 

Người đời đều có chỗ dùng, 
Riêng ta ngu dốt, thô lậu. 


17 


27/02/2010 - 


1/9 


Ngã độc dị ư nhân, 
Nhi quí thực mâu 


Chương 21 


Không đức chi dung, 
Duy Đạo thị tùng. 


Đạo chi vi vật, 

Duy hoảng duy hốt. 
Hót hề hoảng hè, 
Kì trung hữu tượng, 
Hoảnh hề hốt hè, 
Kì trung hữu vật. 
Yêu hề minh hè, 

Kì trung hữu tĩnh. 
Kì tinh thậm chân, 
Kì trung hữu tín. 


Tự cô cập kim, 
Kì danh bât khứ. 
Dĩ huyệt chúng phủ. 
Ngô hà dro chúng phủ 
Chi trạng tai? 
Dĩ thử. 

Chương 22 


Khúc tắc toàn, 


Ta riêng khác người đời: 
Ta quí Mẹ nuôi muôn loài. 


Chương 21 


Dáng của Đức lớn, 
Theo cùng với Đạo, 


Đạo sinh ra Vật, 
Thấp thoáng mập mờ, 
Thấp thoáng mập mờ, 
Trong đó có hình. 
Mập mờ thấp thoáng, 
Trong đó có Vật. 

Sâu xa tăm tối, 

Trong đó có tinh. 
Tinh đó rất thực, 
Trong đó có tín. 


Từ xưa đến nay, 

Tên đó không mât, 

Gôc của vạn vật. 

Ta làm sao biết được 

Trạng thái của nó? 

Nhờ đó vậy. 
Chương 22 


Cái gì khuyết thì lại toàn; 


18 


Uống tắc trực, 
Oa tắc doanh, 
Tệ tắc tân, 
Thiên tắc đắc, 
Đa tắc hoặc. 


Thị dĩ thánh nhân bão 
nhât, 

Vi thiên hạ thức. 

Bắt tự kiến, có minh, 


Bắt tự thị, có chương, 


Bắt tự phạt, có hữu 
công, 


Bắt tự căng, có trưởng. 


Phù duy båt tranh, 
Cô thiên hạ mạc năng 
d chi tranh. 


Cô chi sở vi khúc tặc 
toàn giả, 
Khởi hư ngôn tai! 


Thành, toàn nhi qui chi. 


Chương 23 


Hi ngôn tự nhiên. 


Cái gì cong thì lại ngay; 
Cái gì sâu thì lại đầy; 
Cái gì cũ thì lại mới; 

Ít thì lại được, 

Nhiều thì lại mê. 


Bởi vậy Thánh nhân ôm giữ 
cái một, 

dë làm mẫu mực cho thiên 
hạ. 

Không xem là mình sáng, 
nên sáng; 

Không cho mình là phải, nên 
chói; 

Không cho mình có công, 
nên có công; 

Không khoe mình, nên đứng 
đầu. 

Chỉ vì không tranh, 

Nên thiên hạ không ai tranh 
nỗi với mình. 

Chỗ người xưa gọi là khuyết 
thì lại toàn, 

Há phải lời nói sai đâu? 
Thành, là trở về chỗ Toàn 
vậy. 


Chương 23 


Ít nói để cho tự nhiên 


19 


27/02/2010 - 1/ 10 


Có, 

Phiêu phong bất chung 
triêu, 

Sậu vũ bất chung nhật. 


Thục vi thử giả, 
Thiên Địa. 

Thiên địa thượng bất 
năng cửu 

Nhi huống ư nhân hồ! 
Có, 


Tùng sự ư Đạo giả, 
Đạo giả đồng ư Đạo. 
Đức giả đồng ư đức, 
Thất giả đồng ư thất. 
Đồng ư đạo giả, 

Đạo diệc lạc đắc chi. 
Đồng ư đức giả, 

Đức diệc lạc đắc chi. 
Đồng ư thất giả, 
Thất diệc lạc đắc chỉ. 


Tín bất túc yên, 
Hữu bät tín yên. 
Chương 24 


Khí giả bắt lập, 


Bởi vậy, 

Gió lốc không thể thổi suốt 
một buồi mai, 

Mưa rào không mưa suốt 
một ngày trường. 

Ai làm nên mưa gió ấy? 
Trời Đất. 

Việc Trời Đất còn không thê 
lâu, 

Huống chỉ là việc của người! 
Vậy nên, 


Theo Đạo thì 

đồng với Đạo, 

Theo Đức thì đồng với Đức 
Theo Mắt thì đồng với Mất 
Đồng với Đạo 

Đạo cũng vui tiếp đó, 
Đồng với Đức 

Đức cũng vui tiếp đó, 
Đồng với mắt, 

Mắt cũng vui tiếp đó. 


Tin mà không đủ, 
Nên mới không tin. 
Chương 24 
Nhón gót lên thì không đứng 


vững; 


20 


Khoá giả bất hành, 

Tự kiến giả bất minh, 
Tự thị giả bất chương, 
Tự phạt giả vô công, 
Tự căng giả bất trưởng. 


Kì tại Đạo đã, 

Viết "Dư thực chuế 
hành, 

Vật hoặc ó chi:. 

Có, hữu Đạo giả bắt tử. 


Chương 25 


Hữu vật hỗn thành, 
Tiên thiên địa sinh. 
Tịch hè liêu hè, 

Độc lập bất cải, 

Châu thành nhi bắt đãi, 
Khả đĩ vi thiên hạ mẫu, 
Ngô bát tri kì danh, 

Tự chi viết Đạo, 
Cưỡng vi chi danh viết 
Đại. 

Đại viết Thệ, 

Thé viết Viễn, 


Xoạc chân ra thì không bước 
được. 

Tự xem là sáng thì không 
sáng. 

Tự xem là phải thì không 
chói. 

Tự xem là có công là không 
công. 

Tự kiêu căng thì không đứng 
đầu. 

Theo Đạo mà nói thì: 

"Đồ ăn dư, việc làm thừa" 


Ai cũng oán ghét. 
Vì vậy, người có Đạo không 
làm. 


Chương 25 


Có vật hỗn độn mà nên, 
Sinh trước trời đất. 

Yên lặng, trống không. 
Đứng riêng mà không đổi, 
Đi khắp mà không mỏi, 
Có thể là Mẹ thiên hạ. 

Ta không biết tên, 

Gọi đó là Đạo, 

Gượng cho là Lớn. 


Lớn là tràn khắp, 
Tràn khắp là đi xa, 


21 


27/02/2010 - 1/ 11 


Viên viêt Phản. 


Có, Đạo đại, Thiên đại, 
Địa đại, Vương diệc 
đại. 

Vực trung hữu tứ đại, 
Nhi vương cư kì nhất 
yên. 

Nhân pháp Địa, 

Địa pháp Thiên, 

Thiên pháp Đạo, 

Đạo pháp Tự nhiên, 


Chương 26 


Trong vi khinh căn 
Tịnh vi táo quân.. 


Thị dĩ Thánh nhân 
chung nhật 

Hành bát li tri trọng. 
Tuy hữu vinh quan, 


Yên xử siêu nhiên. 


Nai hà vạn thặng chi 
chủ, 

Nhi dĩ thân khinh thiên 
hạ. 

Khinh tắc thất bổn, 
Táo tắc thất quân 


Đi xa là trở về. 


Vậy, Đạo lớn, Trời lớn, 
Dat lớn, Người cũng lớn. 


Trong đời có bốn thứ lớn. 
Mà người là một. 


Người bắt chước Đất, 
Đất bắt chước Trời, 
Trời bắt chước Đạo, 
Đạo bắt chước Tự nhiên 


Chương 26 


Năng là rê gôc của nhẹ, 
Tịnh là chủ của náo loạn. 


Åy nên, Thánh nhân suốt 
ngày đi 

mà không lìa xe nặng. 

Tuy xem thấy cảnh tượng vẻ 
vang, 

Mà lòng yên lặng vượt lên 
trên cả. 

Vì sao vua nước vạn thặng, 


Lấy thân mà xem nhẹ thiên 
hạ? 

Nhẹ thì mất gốc, 

Náo loạn thì mất chủ. 


22 


Chương 27 


Thiện hành vô triệt tích. 
Thiện ngôn vô hà trích; 
Thiện số bất dụng trù 
sách. 

Thiện bề vô quan kiện 
nhi bất khả phai. 

Thiện kết vô thằng ước 
nhi bất khả giải. 


Thị dĩ Thánh nhân 
Thường thiện cứu nhân 
cổ vô khí nhân; 
Thường thiện cứu vật, 
có vô khí vậy. 

Thị vị tập minh. 


Có, 

Thiện nhân giả bất thiện 
nhân chi sư. 

Bát thiện nhân giả, 
thiện nhân chi tư. 

Bắt quí kì sư, 

Bát ái kì tư, 


Tuy trí đại mê, 
Thị vị yêu diệu. 


Chương 27 


Đi khéo, không để dấu chân; 
Nói khéo, không để lỗi lầm; 
Tính khéo, không dùng bản 
toán; 

Đóng khéo, không cần khoá 
mà không mở đặng 

Thắt khéo, không cần buộc 
mà không tháo đặng. 


Cho nên Thánh nhân, 
Thường khéo cứu người nên 
không có người nào bị bỏ; 
Thường khéo cứu vật, nên 
không vật nào bị bỏ 

Ấy gọi là "sáng bằng hai". 


Nên chi, 

Người lành là thầy của kẻ 
không lành. 

Người không lành là của cải 
của người lành. 

Không quí người lành ấy, 
Không yêu người không lành 
Ấy, 

Dù bậc trí cũng mê to. 

Yếu diệu là đó! 


23 


27/02/2010 - 1/ 12 


Chương 28 
Tri kì hùng, thủ kì thư, 


Vị thiên hạ khê, 

Vị thiên hạ khê, 
thường đức båt li, 
Phục qui ư anh nhi. 


Tri kì bạch, thủ kì hắc, 
Vị thiên hạ thức. 


Vi thiên hạ thức, 


thường đức bắt thắc, 
Phục qui ư vô cực. 


Tri kì vinh, thủ kì nhục, 
Vi thiên hạ cốc. 

Vi thiên hạ cốc, 

thường đức nãi túc. 
Phục qui ư phác. 


Phác tán tắc vi khí, 
Thánh nhân dụng chi 


tắc vi quan trưởng. 
Cô đại chê bât cát. 


Chương 28 


Biết như con trống, giữ như 
COn mái, 

Làm khe nước cho thiên hạ; 
Làm khe nước cho thiên hạ, 
hằng theo Đức mà không lìa. 
Lại trở về trẻ thơ. 


Biết trắng, giữ đen, 

Làm khuôn mẫu cho thiên 
hạ. 

Làm khuôn mẫu cho thiên 
hạ, 

hằng theo Đức mà không sai. 
Lại trở vè vô cực. 


Biết vinh, giữ nhục, 
Làm hang sâu cho thiên hạ; 
Làm hang sâu cho thiên hạ, 
hằng theo Đức mới đầy đủ. 
Lại trở về mộc mạc. 


Mộc mạc, tán ra, sinh đủ 
hạng người. 

Thánh nhân dùng hạng tàu 
năng, phong làm quan trưởng 
Nên phép trị lớn không chia. 


24 


Chương 29 


Tương dục thủ thiên hạ 
nhi vi chị, 

Ngô kiến kì båt đắc đĩ, 
Thiên hạ thần khí bất 
khả vi dã. 


Vị giả bại chị, 
Châp giả hät chi. 


Cổ, vật 

Hoặc hành, hoặc tuỳ, 
Hoặc hư, hoặc xuy, 
Hoặc cường, hoặc luy, 
Hoặc toả, hoặc truy. 


Thị dĩ Thánh nhân 
Khé thậm, khứ xa, khứ 
thái 


Chương 30 


Dĩ Đạo tá nhân chủ giả, 
Bắt dĩ binh cưỡng thiên 
hạ, 

Kì sự hảo huờn, 

Sư chi sở xử. 

Kinh cức sanh yên. 

Đại quân chi hậu, 


Chương 29 


Muốn lấy thiên hạ mà làm 
(theo ý mình) 

Ta thấy không thê được rồi, 
Thiên hạ là món đồ thần, 
chẳng thể làm theo ý mình 
được đâu. 

Hễ làm thì hỏng, 

HŠ giữ thì mát. 


Cho nên, vật 

hoặc đi, hoặc theo, 
hoặc hà, hoặc hít, 
hoặc mạnh, hoặc yếu, 
hoặc che, hoặc phá. 


Ấy nên Thánh nhân 
lánh bỏ những cái gì thái 
quá. 


Chương 30 


Ai lấy Đạo phò Vua, 
Không dùng binh mà bức 
thiên hạ, 

Sẽ thấy đặng kết quả tốt. 
Chỗ đóng sư đoàn, 

Gai góc mọc đầy. 

Sau cuộc chiến chỉnh, 


25 


27/02/2010 - 1/ 13 


Tất hữu hung niên. 
Có thiện hữu quả nhi dî, 


Bất cảm dĩ thủ cường. 
Quả nhi vật căng, 


Quả nhi vật phạt, 
Quả nhi vật kiêu, 
Quả nhi bát đắc dĩ, 
Quả nhi vật cưỡng. 


Vật tráng tắc lão 
Thị vị bât Đạo. 
Bât Đạo tảo dĩ. 


Chương 31 


Phù giai binh giả båt 
tường chi khí, 

Vật hoặc ó chi. 

Có hữu Đạo giả bất xử. 


Quân tử cư tắc quí tả, 
Dụng binh tắc quí hữu, 
Binh giả, bất tường chỉ 
khí, 

Phi quân tử chi khí, 


Bát đắc nhi dụng, 
Điêm đạm vi thượng. 


Nhiều năm mât mùa. 


Vậy thắng một cách khéo 
léo, 

không dám dùng sức mạnh. 
Thắng mà không khoe 
khoang, 

Thắng mà không tự khen, 
Thắng mà không kiêu căng, 
Thắng vì cực chẳng đã, 
Thắng mà không áp bức. 


Vật mạnh lớn ắt già, 
Ay là Trái Đạo. 
Trái đạo, mât sớm. 


Chương 31 


Binh khí tốt là vật chăng 
lành, 

Vật nào cũng ghét nó. 

Nên chi, người có Đạo, 
không dùng. 

Quân tử thì trọng bên trái, 
Dụng binh thì quí bên phải. 
Binh là việc chăng lành, 


Không phải đồ của người 
quân tử. 

Bắt buộc mà dùng đến, 
Điềm đạm là hơn. 


26 


Thắng nhi bắt mĩ, 

Nhi mĩ chi giả. 

Thị lạc sát nhân. 

Phù lạc sát nhân giả, 
Tắc bắt khả dī đắc chí u 
Thiên hạ hi. 


Kiết sự thượng tả. 
Hung sự thượng hữu. 
Thiên tướng quân cư tả, 
Thượng tướng quân cư 
hữu. 

Ngôn dĩ tang lễ xử chi. 


Sat nhân cht chúng, 
Dĩ ai bi khấp chỉ. 
Chiến thắng dĩ tang lễ 
xử chi. 


Chương 32 


Đạo thường vô danh 
phác, 

Tuy tiểu, 

Thiên hạ mạc năng thần 
dã. 

Hầu vương nhược năng 
thủ chi, 

Vạn vật tương tự tân. 
Thiên địa tương hợp, 
Dĩ giáng cam lộ. 


Thắng trận, đâu có tốt, 
Mà cho là tốt, 

Là vui giết người, 
Phàm vui giết người, 
Không thể vừa ý muốn 
thiên hạ 


Việc tốt chuộng bên trái, 
Việc dữ chuộng bên phải. 
Phó tướng ở bên trái, 
Thượng tướng ở bên phải: 


Là chỗ đứng trong khi tang 
lễ. 

Kẻ giết người nhiều 

Thảm thương khóc đó, 

Kẻ chiến thắng, lấy tang lễ 
mà xử đấy. 


Chương 32 


Đạo thường thì không tên, 
mộc mạc, 

Tuy nhỏ, 

Dưới trời chưa chi thần phục 
được. 

Nếu bậc Vương Hầu giữ 
được Nó, 

Vạn vật sẽ tự xưng thần. 
Trời Đất hoà hợp, 

Nước ngọt rơi xuống, 


27 


Dân mạc chỉ lệnh nhi tự 
quân. 

Thi chè hữu danh, 
Danh diệc ki hữu. 

Phi diệc tương tri chỉ, 
Tri chi khả đi bắt đãi. 
Thí Đạo chi tại thiên hạ, 
Du xuyên cốc chỉ ư 
giang hải. 


Chương 33 


Tri nhân giả trí; 
Tự tri giả minh. 


Thánh nhân giả hữu lực. 


Tự thắng giả cường. 
Tri túc giả phú. 
Cưỡng hành giả hữu 
chí. 

Bắt thất kì sở giả cửu. 


Tử nhi bất vong giả tho. 


Chương 34 


Đại Đạo phiếm hè, 
Kì khả tả hữu. 
Vạn vật thị chi nhi 
sinh nhi bất từ. 


Dân không bắt buộc, mà tự 
phục tùng. 

Pháp độ bày ra, 

Thì mới có tên, 

Tên kia đã có, 

Cũng phải biết dừng, biết 
dừng không hại 

Đạo sánh với thiên hạ 

Như sông bin với suối khe. 


Chương 33 


Biết người là Trí; 

Biết mình là sáng. 
Thắng người là có sức; 
Thắng mình là mạnh. 
Biết đủ là giầu. 

Gượng làm là có chí. 


Không mắt bản tính là lâu 
dài. 

Chết mà không mát là sống 
lâu. 


Chương 34 
Đạo lớn tràn lấp, 
Bên phải bên trái. 


Vạn vật nhờ Nó mà sinh ra, 
Mà không một vật nào bị Nó 


28 


Công thành bất danh 
hữu. 

Y dưỡng vạn vật nhi bất 
vi chủ, 

Thường vô dục, khả 
danh ư tiểu. 

Vạn vậy qui yên nhi båt 
vi chủ. 

Khả danh vi đại. 

Dĩ kì chung bất tự vi 
đại. 


Có năng thành kì đại. 


Chương 35 


Chấp đại tượng, 
Thiên hạ vãng. 
Vãng nhỉ bắt hại, 
An bình thái. 


Nhạc dữ nhị, 
Quá khách chỉ. 


Đạo chi xuất khẩu 
Đạm hồ kì vô vị, 

Thị chi båt túc kiến. 
Thính cht bắt túc văn. 
Dung chỉ bắt túc kí. 


khước từ. 


Xong việc rôi, không đê tên. 


Che chở, nuôi nắng muôn 
loài, mà không làm chủ. 
Thường không ham muốn, 
nên có thé gọi tên là nhỏ 
Được muôn vật theo, về mà 
không làm chủ, 

Nên có thể gọi tên là Lớn. 
Bậc thánh nhân, cho đến 
ngày cùng, không cho mình 
là lớn. 

Cho nên mới thành được 
việc lớn của mình 


Chương 35 


Nắm được Đại Tượng, 

Đi khắp thiên hạ, 

Đi đến đâu cũng không hại, 
Được yên ồn thái bình. 


Nhạc và bánh, 

Khách đi qua đường dừng 
lại. 

Đạo ra cửa miệng, 

Lạt lẽo vô vi. 

Nhìn không đủ thấy, 
Lắng không đủ nghe. 
Dùng Nó, không hết. 


29 


27/02/2010 - 1/ 15 


Chương 36 


Tương dục hấp chi. 
Tất có trương chỉ. 
Tương dục nhược chi, 
Tất có cường chi. 
Tương dục phế chi, 
Tất cô hưng chỉ. 
Tương dục đoạt chi, 
Tất có dữ chỉ. 

Thị vị vi minh. 

Nhu nhược thắng cương 
cường. 

Ngu bất khả thoát ư 
uyên, 

Quốc chỉ lợi khí, 

Bắt khả dĩ thị nhân. 


Chương 37 


Đạo thường vô vi, 
Nhi vô bât vi, 


Hầu vương nhược năng 
thủ chi, 
Vạn vật tương tự hoá. 


Hoá nhi dục tác, 


Chương 36 


Hòng muốn thu rút đó lại, 
Là sắp mở rộng đó ra. 

Hòng muốn làm yếu đó, 

Là sắp làm đó mạnh lên. 
Hòng muốn vứt bỏ đó, 

Là sắp làm hưng khởi đó. 
Hòng muốn cướp đoạt đó, 
Làm sắp ban thêm cho đó, 
Ấy gọi là ánh sáng huyền vi. 
Mém yếu thắng cứng mạnh. 


Cá không thể thoát vực sâu. 
Lợi khí nước nhà 

Không thể bảo cho mọi 
người đều biết. 


Chương 37 


Đạo thường không làm, 
Nhưng không gì không làm. 


Bậc Hầu Vương giữ được 
Nó, | 

Thì vạn vật sẽ tự thay đôi. 
Muốn thay đổi mà nhúng tay 


vào, 


30 


Ngô tương trấn chi. 
Dĩ vô danh chi phác, 


Vô danh chi phác. 
Diệc tương vô dục, 
Bât dục dr tịnh, 


Thiên hạ tương tự định 


Chương 38 


Thượng đức båt đức, 
Thị dĩ hữu đức; 

Hạ đức bắt thất đức, 
Thị dĩ vô đức. 


Thượng đức vô vi 
nhi vô dī vi. 

Ha đức vi chi 

nhi hữu dr vi. 


Thượng nhân vi chi 
nhi vô dĩ vi. 


Thượng nghĩa vi chi 
nhi hữu dĩ vi. 
Thượng lễ vi chi 
nhi mạc chi ứng. 
Tắc nhương tí nhi 
nhưng chi. 

Có, 


Ta nên ngăn lại, 

Dùng cái mộc mạc của vô 
danh, 

Cái mộc mạc của vô danh. 
Cũng nên không ham muốn? 
Không ham muốn thì điềm 
tịnh 

Thiên hạ sẽ tự yên. 


Chương 38 


Đức cao là do không có đức, 
Bởi vậy mới có đức. 

Đức thấp là do có đức, 

Nên không có đức 


Đức mà cao thì không làm, 
lại không cậy đó là có làm 
Đức mà thấp thì có làm, 
Lại cho là có làm. 


Nhân mà cao thì làm, 
Nhưng không cho đó là có 
làm. 

Nghĩa mà cao, cũng làm, 
Lại cho là có làm. 

Lễ mà cao, thì làm 

Nếu không được đáp 

Thì xăn tay mà lườm. 


Vì vậy, 


3l 


27/02/2010 - 1/ 16 


Thất Đạo nhi hậu Đức, 
Thất Đức nhi hậu Nhân, 
Thất Nhân nhi hậu 
Nghĩa, 

Thất Nghĩa nhi hậu Lễ. 
Phù Lễ giả, trung tín chi 
bạc, 

nhi loạn chi thủ. 


Tiền thức giả, Đạo chi 
hoa, 
nhi ngu chi thi; 


Thị dĩ đại trượng phu 
Xử lì hậu bât cư kì bạc, 


Xử kì thực bất cư kì 
hoa. 
Có khứ bi thủ thử. 


Chương 39 
Tích chi đắc Nhất giả: 


Thiên đắc Nhất dĩ 
thanh, 

Địa đắc Nhất đĩ ninh, 
Thần đắc Nhất dĩ linh, 
Cốc đắc Nhất dĩ doanh, 
Vạn vật đắc Nhất dĩ 
sinh, 


Mât Đạo rôi mới có Đức, 
Mât Đức rôi mới có Nhân. 
Mật Nhân rôi mới có Nghĩa, 


Mắt Nghĩa rồi mới có LỄ. 

Lễ chỉ là cái vỏ mỏng của 
lòng trung tín; 

mà cũng là đầu mối của hỗn 
loạn. 

Tiền thức chỉ là hoa của Đạo, 


Mà cũng là gôc của ngu. 


Ấy nên bậc đại trượng phu 
Ở chỗ dầy, không ở chỗ 
mỏng, 

Chuộng trái, không chuộng 
hoa, 

Nên bỏ đây mà giữ đó. 


Chương 39 


Đây là những vật xưa kia đã 
được ngôi Một: 
Trời được Một mà trong, 


Đất được Một mà yêu, 
Thần được Một mà linh, 
Hang được Một mà đầy, 
Muôn vật được Một mà 
sống, 


32 


Hầu vương đắc Nhất di 
vi thiên hạ trinh. 
Kì trí chi Nhât dã. 


Thiên vô dĩ thanh tương 
khủng liệt. 

Địa vô dĩ ninh tương 
khủng phế 

Thần vô di linh tương 
khủng hiệt. 

Cốc vô dĩ doanh tương 
khủng kiệt, 

Vạn vật vô đĩ sinh 
tương khủng diệt, 

Hầu vương vô quí cao 
tương khủng quyết. 
Có, 

Quí dĩ tiện vi bôn, 

Cao dï hạ vi cơ. 

Thị dĩ hầu vương tự vị 
cô quả bắt cóc. 

Thử kì dĩ tiện vi bồn 
da? Phi hồ? 


Có, 

Trí số dự vô dự. 
Bát dục 

Lục lục như ngọc. 
Lạc lạc như thạch. 


Hầu vương được Một mà tri 
thiên hạ. 

Đều là đã đến được chỗ Một 
mà nên cả. 

Nếu trời không trong sẽ vỡ, 


Đất không yên sẽ lở, 

Thần không linh sẽ tán, 
Hang không đầy sẽ cạn, 
Vạn vật không sống sẽ dứt, 


Hầu vương không trị thiên hạ 
sẽ mát. 

Bởi vậy, 

Quí lấy Tiện làm gốc, 

Cao lây Thấp làm nền. 

Nên cht hầu vương tự xưng 
là "con côi", "ít đức" 

Đó là lấy tiện làm gốc? 
Không phải vậy sao? 


Vậy 

quá khen thành như không 
khen 

Bậc thánh nhân không muốn 
được quí như ngọc 

bị khinh như sỏi. 


33 


27/02/2010 - 1/ 17 


Chương 40 


Phản giả Đạo chi động; 
Nhược giả Đạo chi 
dụng. 


Thiên hạ vạn vật sinh u 


Hữu; 
Hữu sinh ư Vô. 


Chương 41 


Thượng sĩ văn Đạo, 
Cần nhi hành chỉ. 
Trung sĩ văn Đạo, 
Nhược tồn nhược vong. 
Hạ sĩ văn Đạo. 

Đại tiếu chỉ. 

Bắt tiếu, bất túc đĩ vi 
Đạo. 


Cô kiên ngôn hữu chi: 
Minh Đạo nhược muội, 
Tiên Đạo nhược thôi. 
DI Đạo nhược lội. 


Thượng Đức nhược côc, 


Đại bạch nhược nhục, 


Chương 40 


Trở lại là cái động của Đạo; 
Yêu, mêm là cái dụng của 
Đạo. 


Vạn vật dưới trời sinh nơi 
Có; 
Có sinh nơi Không. 


Chương 41 


Thượng sĩ nghe Đạo, 

Có gắng theo liền. 

Trung sĩ nghe Đạo, 

Thoạt nhớ, thoạt quên. 

Hạ sĩ nghe Đạo, 

Cả cười, bỏ qua. 

Nếu không cười, sao đủ gọi 
đó là Đạo 


Nên cht người xưa nói: 

Sáng về Đạo, dường tăm tối, 
Tiến về Đạo, dường như thối 
lui. 

Ngang với Đạo, dường như 
tầm thường. 

Đức mà cao, dường như 
trũng thấp, 

Thật trong trắng, đường như 
bợn nhơ. 


34 


Quảng đức nhược båt 
túc. 
Kiên đức nhược thu, 


Chất chân nhược du. 


Đại phương vô ngung, 
Đại khí vẫn thành. 
Đại âm hi thanh, 

Đại tượng vô hình. 
Đạo ån vô danh. 

Phù duy Đạo, 

Thiện thải tha thành. 


Chương 42 


Đạo sinh Nhất, 
Nhất sinh Nhị, 
Nhị sinh Tam, 
Tam sinh vạn vật. 


Vạn vật phụ âm nhi bão 


dương, 
Xung khí dĩ vi hoà. 


Nhân chỉ sở ó, 

Duy cô quả båt cốc, 
Nhi vương còng dì vi 
xung. 

Có, 

Vật hoặc tôn cht nhi 


Đức dòi dào, dường không 
đủ. 

Đức vững chắc, dường như 
câu thả. 

Kẻ chân chất, đường như 
biến đồi. 

Vuông lớn, không góc. 
Chậu lớn, muộn thành. 
Âm lớn, ít tiếng. 

Tượng lớn, không hình. 
Đạo kín, không tên. 

Chỉ có Đạo. 

Hay cho, lại tác thành. 


Chương 42 


Đạo sinh Một, 

Một sinh Hai, 

Hai sinh Ba, 

Ba sinh vạn vật. 

Trong vạn vật không vật nào 
mà không cõng âm bồng 
dương. 

Nhân chỗ xung nhau mà hoà 
với nhau 

Chỗ ghét của người 

Là cô lậu, quả đức, båt thiện 
Thế mà bậc vua chúa lại 
dùng đó mà tự xưng. 

Vậy, 

Sự vật trong đời bót là thêm, 


35 


27/02/2010 - 1/ 18 


ích, 

Hoặc ích chi nhi tőn. 
Nhân chi sở giáo, 
Ngã diệc giáo chi. 
Cường lương giả bất 
đắc kì tử, 

Ngô tương dï vi giáo 
phụ. 


Chương 43 


Thiên hạ chi chí nhu, 


Trì sính thiên hạ chị chí 


kiên. 
Vô hữu nhập vô gian. 


Ngô thị dĩ tri vô vi 
chi hữu ích. 


Bắt ngôn chỉ giáo, 

Vô vi chi ích, 

Thiên hạn hi cập chi. 
Chương 44 

Danh dữ thân, thục 


thân? 
Thân do hoá, thục dai 


Thêm là bớt. 

Chỗ mà người xưa dạy, 

Ta nay cũng dạy: 

Dùng bạo động chết bạo tàn, 


Người nói câu đó là Thầy ta. 


Chương 43 


Cái rất mềm của thiên hạ, 
Thắng cái rất cứng trong 
thiên hạ. 

Cái không có xen vào được 
chỗ không thể xen vào, 

Do đó mà ta biết được 

sự lợi ích của vô vi 


Dạy bảo mà không cần đến 
lời nói, 

Lợi ích của vô vI, 

Trong thiên hạ ít ai hiểu kịp. 


Chương 44 
Danh và thânh, cái nào quí 
hơn? 


Thân và Của, cái nào trọng 
hơn? 


36 


Đắc dữ vong, thục 
bệnh? 


Thị có, 

Thậm ái tất thậm phí; 
Đa tàng tất hậu vong. 
Tri túc bất nhục, 

Tri chỉ bất däi. 

Khả dr trường cửu. 


Chương 45 
Đại thành nhược 
khuyết, 
Kì dụng bât tệ. 
Đại doanh nhược xung, 
Kì dụng bất cùng. 
Đại trực nhược khuất, 
Đại xảo nhược chuyết. 
Đại biện nhược nôt. 
Táo thắng hàn, 
Tinh thăng nhiệt. 


Thanh tịnh vi thiên hạ 
chính. 


Đặng và Mật, cái nào khô 
hơn? 


Vậy nên, | 

Thương nhiều ắt tổn nhiều, 
Chúa nhiều át mát nhiều. 
Biết đủ, không nhục. 

Biết dừng, không nguy. 
Và có thể lâu dài. 


Chương 45 


Thành tựu mĩ mãn dường 
như dở dang, 

Thì chỗ dùng của nó không 
hư được. 

Đầy tràn dường như trống 
không, 

Thì chỗ dùng của nó vô 
cùng. 

Rất ngay thắng dường như 
cong queo, 

Rất khéo léo đường như 
vụng vè, 

Rất hùng biện dường như ấp 
úng. 

Nóng nảy thắng lạnh lẽo, 
Yên lặng thắng hăng hái. 
Thanh tịnh mới chính được 
thiên hạ. 


37 


27/02/2010 - 1/19 


Chương 46 


Thiên hạ hữu Đạo, 
Khước tâu mã dĩ phần. 
Thiên hạ vô Đạo, 
Nhung mã sinh ư giao. 


Hoa hac đại ư bát tri 
túc; 
Cu mạc đại w dục đặc. 


Có 
Tri túc chi túc 
Thường túc hï 


Chương 47 
Bát xuất hộ, tri thiên hạ. 


Bắt khuy dữ, kiến Thiên 
Đạo. 

Kì xuất di viễn, 

Kì tri di thiểu. 


Thị dĩ thánh nhân, 
Bát hành nhi tri. 
Bát kiến nhi danh, 
Bát vi nhi thành. 


Chương 46 


Thiên hạ có Đạo, 

Ngựa cỡi vun phân ruộng. 
Thiên hạ không Đạo, 
Ngựa chiến nuôi ngoài 
thành. 

Không hoạ nào lớn bằng 
không biết đủ. 

Không hại nào to bằng muốn 
đặng. 

Bởi vậy 

Biết đủ trong cái đủ 

mới luôn luôn đủ. 


Chương 47 


Không ra khỏi cửa, biết việc 
thiên hạ. 

Không dòm ngoài cửa, thấy 
được Đạo Trời. 

Càng ra xa, 

Càng biết ít. 

Bởi vậy thánh nhân, 

Không đi mà biết, 

Không thấy mà hiểu, 

Không làm mà nên. 


38 


Chương 48 
Vi Học nhật ích, 
Vi Đạo nhật tôn. 


Tôn chi hyu tốn, 

Dĩ chí ư vô vi. 

Vô vi nhi vô bắt vi, 
Thủ thiên hạ thường dĩ 
VÔ sự. 


Cập kì hữu sự bất túc đĩ 
Thủ thiên hạ 


Chương 49 


Thánh nhân vô thường 
tâm, 

Dĩ bách tính tâm vi tâm 
Thiện giả ngô thiện chi 
Bắt thiện giả ngô diệc 
thiện chi 

Đắc thiện bt 


Tín giả ngô tín chi 


Bắt tín giả ngô diệc tín 


Chương 48 


Theo học, càng ngày càng 
thêm, 

Theo Đạo, càng ngày càng 
bớt. 

Bớt rồi lại bớt, 

Đến mức vô vi. 


Không làm mà không gì là 
không làm, 

Thường dùng vô vi thì được 
thiên hạ, 

Bằng dùng hữu vi thì không 
đủ 

trị thiên hạ 


Chương 49 


Lòng của Thánh nhân không 
phải luôn luôn không thay, 
Mà lấy cái lòng của trăm họ 
làm lòng mình. 

Với kẻ lành thì láy lành mà ở 
Với kẻ chăng lành cũng lấy 
lành mà ở, 


Nên được lành vậy. 

Với kẻ thành tín thì lấy thành 
tín mà ở, 

Với kẻ không thành tín cũng 


39 


chi 
Đặc tín hĩ 


Thánh nhân tại thiên hạ 
Hấp hấp vi thiên hạ hồn 
kì tâm 

Bách tính giai chú kì 
nhĩ mục 

Thánh nhân giai hài chi. 


Chương 50 
Xuất sinh nhập tử. 


Sinh chi đồ thập hữu 
tam 

Tử chi đồ thập hữu tam 
Nhân chi sinh. 

Động chi tử địa diệc 
thập hữu tam 

Phù hà có? 

Dĩ kì sinh sinh chi hậu. 


Cái văn thiện nhiếp sinh 
giả. 

Lục hành bất ngộ tỉ hồ, 
Nhập quân bắt bị giáp 
binh. 

Tỉ vô sở đầu kì giác, 

Hồ vô sở thổ kì trảo, 


láy thành tín mà ở, 
Nên được thành tín vậy. 


Thánh nhân lo cho thiên hạ, 
Mà không đê lòng lộ ra. 


Trăm họ đêu chú tai mắt. 


Thánh nhân xem thảy như 
con mình. 


Chương 50 
Ra sống thì vào chết. 
Đường của sống có mười ba; 


Đường của chết có mười ba; 
Cái sống của con người, 

Đi tới chỗ chết cũng có mười 
ba. 

Có sao vậy? 

Vì quả lo tận sống cái sống 
của mình. 


Ai biết cái đạo nhiếp sinh, 


ĐI đường không gặp thú dữ. 
Vào trận không bị đao 
thương, 

Té không chỗ đâm, 

Cọp không chỗ vấu, 


40 


Binh vô sở dung kì 
nhẫn. 

Phù hà có? 

Dĩ kì vô tử địa. 


Chương 51 


Đạo sinh chi, 

Đức súc chi. 

Vật hình chi, 

Thé thành chỉ. 

Thị đĩ vạn vật mạc bát 
tôn Đạo. 

Nhi quí Đức. 


Đạo chi tôn, 

Đức chi qui. 

Phù mạc chi mạng nhi 
thường tự nhiên 


Có 

Đạo sinh chi 

Đức súc chi. 
Trưởng chi dục chi. 
Đình chi độc chi. 
Dưỡng chi phúc chi 
Sinh nhi bất hữu. 


Vi nhi bất thị, 
Trưởng nhì bât tê. 


Đao không chỗ phạm. 


Có sao vậy? 
Tại không có chỗ chết. 


Chương 51 


Đạo sinh đó, 

Đức nuôi đó, 

Chủng loại tạo hình đó, 
Hoàn cảnh liên kết đó. 

Vậy nên muôn vật đầu phải 
tôn Đạo 

quí Đức 


Tôn Đạo 

quí Đức 

Là một phận sự bắt buộc mà 
là chiều hướng tự nhiên. 


Thé nên 

Đạo sinh đó, 

Đức nuôi đó, 

Cấp dưỡng đó, nuôi nắng đó, 
Dom bọc đó, bồi sức đó, 
Dưỡng nuôi đó, chở che đó, 
Sinh mà không chiếm làm 
của mình. 

Làm mà không cậy công, 
Là bậc trên, mà không là 
chủ, 


4I 


27/02/2010 - 1/21 


Thị vị Huyền đức. 


Chương 52 


Thiên hạ hữu thỉ 
Dĩ vi thiên hạ mẫu. 
Kí đắc kì mẫu 

Dĩ tri kì tử. 

Kí tri kì tử, 

Phục thủ kì mẫu. 
Một thân bắt đãi. 


Tắc kì đoài, 

Bề kì môn. 

Chung thân båt cần. 
Khai kì đoài, 

Tế kì sự. 

Chung thân bất cứu. 


Kiến tiểu viết Minh. 
Thủ nhu viết Cường. 
Dụng kì quang, 
Phục qui kì minh. 
Vô di thân ương, 
Thị vi tập thường. 


Chương 53 


Sử ngã giới nhiên hữu 
tri, 


Đó gọi là Huyền đức. 


Chương 52 


Thiên hạ có nguồn góc, 
Dùng làm Me của thiên hạ. 
Hễ giữ được Mẹ, 

Thì biết được Con. 

Đã biết được Con, 

Trở về giữ Mẹ. 

Thân đến chết không nguy 


Ngậm miệng lại, 

Lập mắt tai, 

Suốt đời không lao nhọc. 
Mở miệng ra, 

Bao biện việc, 

Suốt đời không cứu được 


Thấy được chỗ tế vi là Sáng, 
Giữ được mềm yếu là Mạnh. 
Dùng cái sáng của Đạo, 

Trở về cõi sáng của mình. 
Thân không sợ tai ương. 

Đó gọi là Sáng gấp hai. 


Chương 53 
Nếu ta hiểu biết kha khá, 


Ta đi theo đường Đạo lớn. 


42 


Hành ư đại Đạo. 
Duy thi thị us, 
Đại Đạo thậm di, 
Nhi dän hiếu kính. 


Triều thậm trừ, 
Điên thậm vu. 
Thương thậm hư. 


Phục văn thái. 
Đới lợi kiếm. 
Yếm ẩm thực, 
Tài hoá hữu dư. 
Thị vị đạo khoa, 


Phi Đạo dã tai? 


Chương 54 
Thiện kiến giả bất bạt, 
Thiện bảo giả bất thoát. 


Tử tôn dĩ tế tự bất 
chuyết 

Tu chi ư thân, 

Kì đức nãi chân. 
Tu chi ư gia, 

Kì đức nãi dư. 

Tu chi ư hương, 


Chỉ sợ làm mà sai thôi! 

Đạo Lớn thì rộng và trơn tru, 
Dân lại thích đường hẹp và 
quanh co. 

Triều đình lộng lẫy thật, 

Mà ruộng nương đầy cỏ 
hoang, 

Còn kho đụn thì trống trơn. 


Áo quần sang trọng thật, 
Đeo kiếm bén, 

Ăn uống chán, 

Của cải thừa... 

Nhưng đó là đường của đạo 
tặc 

Đâu phải đường của đại Đạo. 


Chương 54 


Cắm thật chặt thì không nhồ 
lên được. 

Ôm thật chặt thì không sút ra 
được. 

Con cháu tế tự không dứt. 


Nếu lấy Đạo mà tu thân, 

Thì Đức ấy chân thành. 

Nếu lấy Đạo mà lo việc nhà, 
Thì Đức ấy có dư. 

Nếu lẫy Đạo mà lo cho hàng 
xóm, 


43 


27/02/2010 - 1/22 


Kì đức nãi trường. 
Tu chỉ ư quốc, 

Kì đức nãi phong. 
Tu chi ư thiên hạ, 


Kì đức näi phổ. 


Có, 

Dĩ thân quan thân, 

Dĩ gia quan gia, 

Dĩ hương quan hương, 
Dī quốc quan quốc, 

Dĩ thiên hạ quan thiên 
hạ. 


Ngô hà dĩ tri thiên hạ 
nhiên tai? 
Dĩ thử. 


Chương 55 


Hàm đức chi hậu, 
Tỉ ư xích tử. 

Độc trùng båt thích, 
Mãnh thú bắt cứ. 
Cược điều bất bác. 


Cốt nhược cân nhu nhi 
ác có, 

Vị tri tån mẫu chi hợp 
nhi toàn tác 


Thì Đức ấy mới dài. 

Nếu lấy Đạo mà lo cho nước, 
Thì Đức ấy mới thịnh. 

Nếu lấy Đạo mà lo cho thiên 
hạ, 

Thì Đức ấy mới rộng. 


Nên chi, 

Lấy thân mà xét thân, 

Lấy nhà mà xét nhà; 

Lấy làng mà xét làng; 

Lấy nước mà xét nước; 

Lấy thiên hạ mà xét thiên hạ. 


Ta làm sao biết được việc 
thiên hạ như thê? 
Thì lây chỗ đó. 


Chương 55 


Kẻ mà Đức dầy, 
Giống như con đỏ, 
Độc trùng không cắn. 
Thú dữ không ăn. 

Ác điều không xớt. 


Xương yêu, gân mêm, tay 


nắm cứng khư 
Chưa biêy giao hợp 


44 


Tinh chi chí dã. 


Chung nhật hào nhi bắt 


sa. 


Hoà chi chí đã. 

Tri hoà viết Thường 
Tri Thường viết Minh 
Ích sinh viết Tường 


Tâm sử khí viết Cường. 


Vật tráng tắc lão. 
VỊ chi bât Đạo. 
Bât Đạo tảo dĩ. 


Chương 56 


Tri giả bất ngôn, 
Ngôn giả bât tri. 


Tăc kì đoai, bê kì môn, 


Toả kì nhuệ, giải kì 
phân, 

Hoà kì quang, đồng kì 
trần 

Thị vị Huyền đồng. 


Có, 
Bât khả đăc nhi thân, 


Bát khả đắc nhi sơ, 


Tình khí có dư. 
Suôt ngày hét vang mà tiêng 
không khan 


Hoà hợp hoàn toàn 

Biết hoà gọi là Thường 
Biết Thường gọi là Minh 
Quá ham sống thì hại. 
Tâm sai khí, thì mạnh. 


Vật mạnh lớn thì già. 

Đó là nghịch Đạo, 

Nghịch Đạo chết sớm. 
Chương 56 


Biết thì không nói. 
Nói thì không biết. 


Thường ngậm miệng, bit mắt 


tai 


Nhụt bén nhọn, bỏ chia phân, 


Hoà ánh sáng, đông bụi bặm, 


Ấy gọi là Huyền đồng. 


Thé nên, 

Không thể lấy chỗ thân mà 
được, 

Không thể lấy chỗ sơ mà 


45 


Bắt khả đắc nhi lợi, 

Bắt khả đắc nhi hại, 
Bắt khả đắc nhi quí, 
Bắt khả đắc nhi tiện, 


Có, 
Vi thiên hạ quí. 


Chương 57 


Dĩ chính trị quốc, 
Dĩ kì dụng binh, 
Dĩ vô sự thủ thiên hạ 


Ngô hà dĩ tri kì nhiên 
tai? 

Dĩ thử: 

Thiên hạ đa kt huy, 
Nhi dân di bản. 

Dân da lợi khí, 

Quốc gia tư hôn. 
Nhân đa kĩ xảo, 

Kì vật tư khởi. 

Pháp lệnh tư chương, 
Đạo tặc đa hữu. 


Cô, 


được, 

Không thể lấy chỗ lợi mà 
được, 

Không thể lấy chỗ hại mà 
được, 

Không thể lấy chỗ quí mà 
được, 

Không thể lấy chỗ tiện mà 
được, 

Vì vậy, 

Dưới trời không gì quí hơn. 


Chương 57 


Lấy ngay thăng mà trị nước. 
Lây trá nguy mà dụng binh. 
Lây vô sự mà được thiên hạ. 


Ta làm sao biết được? 


Thì đây: 

Thiên hạ nhiều kiêng kị, 
Thì dân chúng cảng nghèo, 
Nhân dân nhiều lợi khí, 
Nước nhà càng tối tăm. 
Người người nhiều tài khéo, 
Vật lạ càng nảy sinh, 

Pháp lệnh càng rõ tệt, 

Trộm cướp càng sinh nhiều. 


Vậy, 


46 


Thánh nhân vân: 
Ngã vô vi nhi dân tự 
hoá, 


Ngã hiểu tịnh nhi dân tự 


chính. 

Ngã vô sự nhi dân tự 
phú. 

Ngã vô dục nhi dân tự 
phác 


Chương 58 


Kì chính muộn muộn, 
Kì dân thuần thuần. 
Kì chính sát sát, 

Kì dân khuyết khuyết. 


Hoa hề phúc chỉ sở ý, 
Phúc hề hoạ chỉ sở 
phục. 

Phúc tri kì cực? 

Kì vô chính, 

Chính phục vi kì, 
Thiện phục vi yêu. 
Nhân chi mê, 

Kì nhật cố cửu. 


Thị dĩ Thánh nhân, 
Phương nhi bât cát, 


Bậc thánh nhân mới bảo: 
Ta vô vi mà dân tự hoá, 


Ta ưa tịnh mà dân tự chính, 
Ta vô sự mà dân tự giâu, 


Ta không dục vọng mà dân 
trở thành chât phác 


Chương 58 


Chính lệnh lờ mờ, 
Thì dân ôn hoà. 
Chính lệnh dòm dò, 
Thì dân lỗi lầm. 


Hoa là chỗ dựa của phúc, 
Phúc là chô núp của hoạ. 


Ai biết chỗ cùng của nó? 
Trên mà không ngay thẳng, 
Thì ngay trở thành nguy, 
Thiện trở thành tà, 

Cái mê của người, 

Có đã lâu rồi. 

Bởi vậy bậc Thánh nhân: 


Đề vuông vức mà không đẽo 
gọt, 


47 


Liêm nhi båt qué, 
Trực nhi båt tử, 


Quang nhi bắt diệu. 


Chương 59 


Trị nhân sự thiên mạc 
nhược sắc. 


Phù duy sắc thị vị tảo 
phục. 

Tảo phục vi chi trọng 
tích đức. 

Trọng tích đức tắc vô 
bát khắc. 

Vô båt khắc tắc mạc tri 
kì cực. 

Mạc tri kì cực khả dï 
hữu quốc. 


Hữu quốc chi mẫu, 
Khả dĩ trường cửu. 

Thị vị thâm căn có đế. 
Trường sinh cửu thị chi 
đạo. 


Cảm hoá người mà không 
tôn thương. 

Kéo cho ngay mà không sửa 
dạy. 

Rọi ánh sáng mà không chói 
loà. 


Chương 59 


Trị người, giúp trời; không 
chi băng tiệt kiệm 


Tiết kiệm phải là việc lo đầu 
tiên. 

Lấy nó làm việc lo đầu tiên 
thì chứa được đức 

Chứa được đức thì không gì 
là không thắng được 

Không ai biết được chỗ cùng 
cực của nó, 

Thì mới có thể nắm giữ được 
nước. 

CG được Mẹ của nước, 

Thì mới có thể lâu dài. 

Đó gọi là rễ sâu gốc bền 

Cái đạo trường sinh cửu thị 


48 


Chương 60 


Trị đại quốc nhược 
phanh tiêu tiên. 
Dĩ Đạo li thiên hạ, 


Kì qui bất thần, 
Phi kì qui bât thân, 


Kì thần bát thương 
nhân. 

Phi kì thần bất thương 
nhân, 

Thánh nhân diệc båt 
thương nhân. 

Phù lưỡng bắt tương 
thương. 

Có Đức giao qui yên. 


Chương 61 


Đại quốc giả hạ lưu, 
Thiên hạ chi giao, 


Thiên hạ chi tån. 
Tàn thường dĩ tịnh 


thắng mẫu, 
Dĩ tịnh vi hạ. 


Chương 60 


Trị nước lớn, khác nào nấu 
cá nhỏ. 

Lấy Đạo mà điều khiến thiên 
hạ, 

Qui cũng không lộ thần oai. 
Không phải quỉ không lộ 
được thần oai, 

Mà vì quỉ không làm hại 
được người, 

Không phải là thần không 
hại được người, 

Mà vì thánh nhân không hại 
nguòi. 

Cả hai đều không hại người, 


Nên Đức của họ nôi nhau về 
một chô. 


Chương 61 


Nước lớn mà làm chỗ thấp, 
Sẽ là chỗ hợp lại của thiên 
hạ, 

Là giông cái của thiên hạ. 
Giống cái thường láy Tịnh 


mà thắng giống đực. 
Lây Tịnh làm chô thâp 


49 


27/02/2010 - 1/25 


Có, 

Đại quốc dï hạ tiểu 
quốc 

Tắc thủ tiểu quốc. 
Tiểu quốc dĩ hạ đại 
quốc 

Tắc thủ đại quốc. 
Có, 

Hoặc hạ dĩ thủ 

Hoặc hạ nhi thủ. 

Đại quốc bất quá dục 
kiêm súc nhân. 

Tiểu quốc bất quá dục 
nhập sự nhân. 


Phù lưỡng giả các đắc 
kì sở dục. 
Đại giả nghi vi hạ. 


Chương 62 


Đạo giả 
Vạn vật chi áo, 


Thiện nhân chi bửu, 
Bắt thiện nhân chỉ sở 
bảo. 

Thiện ngôn khả dĩ thị 
tôn 

Hành khả dĩ gia nhân. 


Nên 

Nước lớn hạ mình trước 
nước nhỏ 

ắt đặng nước nhỏ xưng thần; 
Nước nhỏ hạ mình trước 
nước lớn, 

ắt đặng nước lớn che chở 
Nên, 

Hoặc hạ mình dé đặng, 
hoặc hạ mình mà đặng. 
Nước lớn chắng qua muốn 
gồm nuôi ngƯỜI. 

Nước nhỏ chắng qua muốn 
vào thờ người. 


Cả hai đêu đặng chỗ muôn 
của mình. 
Bậc lớn nên hạ mình. 


Chương 62 


Đạo là 

Chỗ chứa sâu kín của vạn 
vật. 

Châu báu của người lành. 
Chỗ nương dựa của kẻ không 
lành. 

Lời hay có thê được đắc giá. 


Việc hay có thể tăng giá con 
người 


20 


Nhân chi bắt thiện 
Hà khí chi hữu? 


Có, 

Lập thiên tử 

Trí tam công 

Tuy hữu củng bích 
Dĩ tiên tứ mã 

Bắt như toa tién thử 
Đạo 


Cổ chỉ sở di quí thử 

Đạo giả hà? 

Bât nhật dĩ câu đặc 

Hữu tội dĩ miễn da? 

Cổ 

Vi thiên hạ quí đã. 
Chương 63 

VỊ vô vi, 

Sự vô sự. 

VỊ vô vi. 

Đại tiêu đa thiêu. 

Báo oán dĩ đức. 


Đô nan ư kì di. 


Nhưng còn kẻ không lành, 
Sao lại bỏ chúng? 


Bởi vậy, 

Mới lập đắng thiên tử, 
Mới đặt bậc tam công. 
Tay cầm củng bích, 

Ngồi xe bốn ngựa 

Nhưng sao bằng ngồi yên 
trên Đạo mà tri dân. 


Người xưa sở đĩ quí Đạo ấy 
là tại sao? 

Không ngày nào họ không 
cần cho được đó, 

Cho nên dù có lỗi cũng được 
miễn, hay sao? 

Vì vậy 

Nó là vật quí của thiên hạ 


Chương 63 


Làm mà không làm, 

Lo mà không lo, 

Nếm mà không mùi. 

Xem lớn như nhỏ, coi nhiều 
như ít 

Lấy đức báo oán. 


Làm việc khó, bắt nơi chỗ 
dễ. 


51 


27/02/2010 - 1/26 


Vi đại ư kì tế. 


Thiên hạ nan sự, 
Tất tác ư dị. 
Thiên hạ đại sự, 
Tất tác ư tế. 


Thị dĩ thánh nhân, 
Chung bât vi đại. 
Cô Năng thành kì đại. 


Phù khinh nặc, Tất quả 
tín. 
Đa di tât đa nan. 


Thị dĩ 
Thánh nhân do nan chi, 


Có Chung vô nan hỹ 


Chương 64 


Kì an di trì, 

Kì vi triệu di mưu. 
Kì tuý dị phán, 

Kì vi di tán. 

VỊ chi ư vị hữu. 
Trị chi ư vi loạn. 


Hạp bão chi mộc. 


Làm việc lớn, bắt nơi chỗ 
nhỏ. 

Việc khó trong đời 

khởi nơi chỗ dễ. 

Việc lớn trong đời 

Khởi nơi chỗ nhỏ. 


Bởi vậy thánh nhân, 

Suốt đời không làm chỉ lớn, 
Nên mới thành được việc 
lớn, 

Kẻ hứa dễ, ít tin được. 


Kẻ xem gì cũng dễ Át gặp 
nhiều cái khó. 

Vậy nên 

Bậc thánh nhân xem việc gì 
cũng khó, 

Nên trọn đời không gặp gì 
khó cả. 


Chương 64 


Vật yên tịnh, dễ cầm, 
Chưa bày điềm, dễ lo; 
Vật mềm dễ tan tác; 

Vật nhỏ, dễ phân tán. 
Ngăn ngừa khi chưa hiện, 
Sửa tri khi chưa loạn. 


Cây to một ôm, 


52 


Sinh ư hào mat. 
Cửu tằng chỉ đài. 
Khởi ư luỹ thổ. 
Thiên lí chi hành, 
Thi ư túc hạ. 


Vi giả bại chị. 
Chấp giả thất chi. 
Thị dĩ thánh nhân, 
Vô vi cố vô bại, 
Vô chấp cố vô thất, 


Dân chi tùng sự 
Thường ư cơ thành nhi 
bại chi. 

Thận chung như thi, 
Tác vô bại sự. 

Thị dĩ thánh nhân 

Dục bát dục 

Bắt quí nan đắc chi hoá; 
Học bát học, 

Phục chúng nhân chi sở 
quá. 

Dĩ phụ vạn vật chi tự 
nhiên 

Nhi bất cảm vi 


Chương 65 


Cổ chỉ thiện vi Đạo giả 


Khởi sinh tại gốc nhỏ. 
Đài cao chính tầng, 

Khởi đầu nhúm đất con. 
ĐI xa nghìn dặm, 

Khởi đầu một bước chân. 


Làm thì hư, 

Giữ thì mắt. 

Bởi vậy thánh nhân, 
Không làm nên không hư, 
Không giữ, nên không mắt. 


Người dân mà làm, 
Gân thành thì bại. 


Dè sau như trước, 

Ät không hư hại. 

Vậy nên thánh nhân. 

Muốn mà không muốn. 
Không quí của khó được. 
Học mà không học, 

Giúp chúng nhân hối mà trở 
về. 

Giúp vạn vật sống theo tự 
nhiên. 

Mà không dám mó tay vào. 


Chương 65 
Đời xưa, kẻ khéo thi hành 


Đạo, 


53 


Phi dĩ minh dân 
Tương dĩ ngu chi. 


Dân chi nan tri 
Dĩ kì trí đa. 

Cố. 

Dĩ trí trị quốc, 
Quốc tri tặc. 

Bắt dĩ trí trị quốc, 
Quốc chi phúc. 


Tri thử lưỡng giả diệc 
khẻ thức. 

Thường tri khẻ thức, 
Thị vị Huyền đức. 
Huyền đức, thâm hī, 
viễn hî. 

Dữ vật phản br. 
Nhiên hậu mãi chí đại 
thuận. 


Chương 66 


Giang hải sở dĩ năng vi 
bách cốc vương giả 

Dĩ kì thiện hạ chi. 

Có 

Năng vi bách cốc 
VƯƠng. 

Thị dĩ dục thượng dân 


Không làm cho dân "khôn 
lanh" 
Mà làm cho dân "thực thà" 


Dân mà khó trị, 

Vì nhiều trí mưu. 

Bởi vậy 

Lấy trí mà trị nước, 

Là cái vạ cho nước. 
Không lấy trí mà trị nước, 
Là cái phúc cho nước. 


Biết hai điều đó, là biết làm 
mô thức. 

Thường biết làm mô thức, 
Nên gọi là Huyền đức. 
Huyền đức thì sâu, thắm. 


Nhân đó, muôn vật trở về. 
Rôi sau mới đên chô đại 
thuận. 


Chương 66 
Sóng biển sở dī làm đặng 
Vua trăm hang. 
Vì nó khéo đứng dưới thấp 
Nên 
Làm vua đặng trăm hang. 


Vậy nên Muôn ngôi trên dân, 


54 


tất đĩ ngôn hạ chỉ 

Dục tiên dân tất dĩ thân 
hậu chi 

Thị dĩ thánh nhân 

Xử thượng nhi dân bắt 
trọng 

Xử tiền nhi dân bắt hại 


Thị dĩ thiên hạ lạc thôi 
nhi bất yễm 

Dĩ kì båt tranh 

Cố Thiên hạ mạc năng 
d chi tranh. 


Chương 67 


Thiên hạ giai vị ngã 
Đạo đại 
tự bât tiêu. 


Phù duy đại, 
Cô Tự bât tiêu. 
Nhược tiêu cửu hi, 


Kì tế dã phù! 


Ngã hữu tam bửu 
Trì nhi bảo cht: 
Nhất viết từ; 

Nhị viết kiệm; 

Tam viết bất cảm vi 


hắn lấy lời mà hạ mình 
Muốn đứng trước dân, hän 
lấy mình để ra sau 

Vậy nên thánh nhân 

Ở trên dân mà không hay 
nặng. 

Ở trước dân mà dân không 
thấy hại. 

Vì thế thiên hạ không chán, 
lại còn đầy tới trước 

Bởi vì đó không tranh, 
Nên thiên hạ không cùng 
tranh với đó được 


Chương 67 


Thiên hạ đều gọi Đạo ta là 
lớn 

mà đường như không giống 
chi cả. 

Bởi nó Lớn 

nên Nó không giống chỉ cả 
Nhược bằng Nó giống vật 
chi 

Thì Nó đã nhỏ lâu rồi! 


Ta có ba vật báu, 

hằng nắm giữ và ôm ấp: 
Một là "Từ"; 

Hai là "Kiệm"”; 

Ba là "Không dám đứng 


55 


27/02/2010 - 1/28 


thiên hạ tiên: 

Từ cố năng dũng, 

Kiêm cố năng quảng. 
Bát cảm vi thiên hạ tiên, 


Có năng thành khí 
trưởng. 

Kim xá từ thả dũng, 
Xá kiệm thả quảng. 
Xá hậu thả tiên 

Tử hi. 


Phù từ đĩ chiến tắc 
thắng 

Dĩ thủ tắc có. 

Thiên tướng cứu chi, 
Dĩ từ vệ chi. 


Chương 68 
Thiện vi sĩ giả bất vũ, 
Thiện chiến giả bất nộ. 
Thiện thăng địch giả bât 
dữ. 

Thiện dụng nhân giả vi 
chi hạ 


Thị vị bất tranh chi đức. 


Thị vị dụng nhân chỉ 


trước thiên hạ" 

Từ mới có Dũng, 

Kiệm mới có rộng, 

Không dám đứng trước thiên 
hạ 

thì được Ngôi cao 


Nay, nếu bỏ Từ dë được 
Dũng, 

bỏ Kiệm đề được Rộng, 

bỏ Sau để đứng trước 

là chết vậy 

Lấy Từ mà tranh đấu thì 
thắng; 

Lấy Từ mà có thủ thì vững. 
Trời mà muốn cứu ai, 

Lấy Từ mà giúp đó. 


Chương 68 


Tướng giỏi không dùng vũ 
lực, 

Chiến sĩ giỏi không giận dù. 
Khéo thắng địch là không 
tranh với đó. 


Khéo dùng người là hạ mình 
giúp đó. 

Đó là cái đức của sự không 
tranh. 

Đó là cái thuật của sự dùng 


56 


lực. | 
Thị vị phôi thiên cô chi 
cực. 


Chương 69 


Dụng binh hữu ngôn: 
Ngô bắt cảm vi chủ nhi 
vi khách, 

Bát cảm tiến thốn nhi 
thối xích: 

Thị vị hành vô hành 


Nhương vô tí, 

Nhưng vô địch, 

Chấp vô binh. 

Hoạ mạc đại ư khinh 
địch, 

Khinh địch cơ táng ngô 
bảo 

Có 

Kháng binh tương gia, 
Ai giå thång hî. 


Chương 70 


Ngô ngôn 
Thâm di tri, 
Thâm di hành. 
Thiên ha 


nguòi. 
Đó là hợp với chô cùng cực 
của Đạo Trời vậy 


Chương 69 


Dụng binh có câu: 


Thà làm khách, hơn làm chủ. 


Thà thối một bước, hơn tién 
một tắc. 

Đó gọi là: bước mà không đi 
tỚI; 

Nhượng mà không xăn tay; 
Bắt giặc mà không đối địch; 
Cầm giữ mà không binh khí. 
Không hoạ nào lớn bằng 
khinh địch. 

Khinh địch thì mắt của báu. 


Nên 
hai bên giao binh, 
Kẻ nhường là thăng 


Chương 70 
Lời của ta 
Rất dễ hiểu 


Rất dě làm. 
Thê mà thiên hạ 


37 


27/02/2010 - 1/29 


Mạc năng tri, 
Mạc năng hành. 
Ngôn hữu tông, 
Sự hữu quân. 
Phù duy vô tri, 
Thi dĩ bất ngã tri. 
Tri ngã giả hi, 
Tắc ngã giả quí. 
Thị dĩ thánh nhân 
BỊ hạt hoài ngọc. 


Chương 71 
Tri bát tri thượng, 


Bát tri tri bệnh. 


Phù duy bệnh bệnh, 


Thị dĩ bất bệnh. 


Thánh nhân bất bệnh, 


Dĩ kì bệnh bệnh, 

Thị dĩ bât bệnh. 
Chương 72 

Dân chi uý uy, 


Tắc đại uy chí. 


không hay hiểu, 

không hay làm. 

Lời của ta có gốc 

Việc của ta có chủ. 

Vì thiên hạ không hiểu được 
cái chỗ đó, 

Nên không hiểu được ta. 
Hiểu ta, ít kẻ, 

Nên ta mới quí 

Vì vậy bậc thánh nhân 
Ngoài mặc bó vải, mà lòng 
đầy châu ngọc. 


Chương 71 


Biết mà cho là không biết, 
thì cao, 

Không biết mà cho là biết, 
thì bệnh. 

Biết đó là bệnh, 

Thì không bệnh nữa. 
Thánh nhân không bệnh, 
Vì biết đó bệnh, 

Nên không bệnh nữa. 


Chương 72 
Dân mà không sợ cái đáng 


SỢ, 
Tât cái sợ lớn phải đên. 


58 


Vô hiệp kì sở cư, 
Vô yếm kì sở sinh. 
Phù duy bất yếm, 
Thị dï bât yêm. 


Thị dĩ thánh nhân, 
Tự tri bât tự kiên. 


Tự ái bất tự quí. 


Có 
Khử bi thủ thử. 


Chương 73 
Dũng ư cảm tắc sát, 


Dũng ư båt cảm tắc 
hoạt. 

Thử lưỡng giả hoặc lợi 
hoặc hại. 


Thiên chỉ sở ó, 

Thực tri kì có? 

Thị dĩ thánh nhân do 
nan chi. 

Thiên chị đạo: 


Đừng chê hẹp chỗ ở của 
mình, 

Đừng chán đời sống của 
mình. 

Vì ta không chê, 

Nên ta không chán. 


Bởi vậy thánh nhân, 

Biết mình mà không tự xem 
là sáng. 

Yêu mình mà không quí 
mình. 

Nên 

Bỏ đây mà giữ đó. 


Chương 73 


Cái dũng của sự dám làm thì 
chết, 

Cái dũng của sự không dám 
làm thì sống. 

Hai cái đó, hoặc có lợi, hoặc 
có hại. 


Cái chỗ ghét của Trời, 

AI hay được duyên cớ? 

Bậc thánh cũng cấp chỗ khó 
đó! 

Đạo của Tròi: 


59 


27/02/2010 - 1/30 


Bát tranh nhi thiện 
thắng. 

Bắt ngôn nhi thiện ứng 
Bắt triệu nhi tự lai 
Xiên nhiên thiện mưu. 


Thiên võng khôi khôi, 
Sơ nhi bât thât. 


Chương 74 


Dân båt uý tử, 

Nai hà dï tử cụ chi? 
Nhược sử dân thường 
uý tử 

Nhi vi kì giã 

Ngô đắc chấp nhi sát 
chi. 

Thục cảm? 


Thường hữu tư sát giả 
sát. 

Phù đại tư sát giả sát, 
Thị vị đại đại tượng 
trác. 

Phù đại đại tượng trác 
giả, 

Hi hữu bát thương kì 
thủ hĩ 


Không tranh mà lại thắng; 


Không nói mà có kẻ nghe; 
Không gọi mà tự đên; 
Thong thả mà xong việc. 


Lưới trời lồng lộng 
Thưa mà chăng lọt. 


Chương 74 


Dân båt uý tử, 

Làm sao lấy chết doa đó. 
Nhược bằng khiến dân 
thường sợ chết. 

Và lại có người phạm pháp, 
Ta bắt được và giết đi, để 
không ai dám vi phạm 

Ai dám làm việc đó? 
Thường có Đắng Tư sát để 
mà giết. 

Nay ta lại thế Đó mà giết, 
Có khác nào thế tay thợ đẽo. 
Thé tay thợ đẽo 


Ít thấy chẳng bị đút tay. 


60 


Chương 75 


Dân chi cơ, 

Dĩ kì thượng thực thuế 
chi đa, 

Thị dĩ cơ. 

Dân chi nan tri. 


Dĩ kì thượng chi hữu vi. 


Thị dĩ nan tri. 


Dân chi khinh tử, 

Dĩ kì cầu sinh cht hậu 
Thị dĩ khinh tử. 

Phù duy vô dĩ sinh vi 
giả. 

Thị hiền ư quí sinh. 


Chương 76 


Nhân chi sinh dã nhu 
nhược. 
Kì tử dã kiên cường. 


Vạn vật thảo mộc chỉ 
sinh dã nhu thuý, 
Kì tử dã khô kháo; 


Cô 
Kiên cường giả, 


Chương 75 


Dân mà đói, 
Là vì trên bắt thuê nhiêu. 


Nên mới đói. 

Dân mà khó trị, 

Là vì trên dùng đạo hữu vi 
Nên mới khó tri. 


Dân mà khinh chết, 

Là vì trọng cầu sự sống. 
Nên mới khinh chết. 

Kẻ nào không làm gì cả để 
sống 

Ngoan hơn kẻ cố "làm" để 
sống 


Chương 76 


Người khi mới sinh thì mềm 
yếu; 

Mà khi chết thì cứng và 
mạnh. 

Vạn vật cây cỏ mới sinh thì 
mềm dịu; 

Mà khi chết thì khô héo 


Nên 
Cứng và mạnh 


6l 


Tử chi đồ; 
Nhu nhược giả, 
Sinh chi đô. 


Thị dĩ binh cường tắc 
bât thăng, 
Mộc cường tắc chiết. 


Cô 
Kiên cường xử hạ. 


Nhu nhược xử thượng. 


Chương 77 


Thiên chi Đạo kì du 
trương cung dư? 
Cao giả ức chị, 

Hạ giả cử chĩ; 

Hữu dư giả tôn chỉ; 
Bắt túc giả bő chi. 
Thiên chi Đạo: _. 
Tón hữu dư nhi bô bát 
túc. 

Nhân chỉ đạo tắc båt 
nhiên: 

Tôn bắt túc dĩ phụng 
hữu dư. 

Thục năng hữu dư dĩ 
phụng thiên hạ? 

Duy hữu Đạo giả. 


là bạn của chêt; 
Mêm và yêu 
là bạn của sông. 


An nên binh mạnh thì không 
thăng; : 
Cây mạnh thì ăt gãy. 


Av nên 
Cứng và mạnh ở bậc dưới 
Mêm và yêu ở bậc trên. 


Chương 77 


Đạo Trời ui khác nào cây 
cung givong lên: 

Chỗ cao thì ép xuống, 
Chỗ thấp thì nâng lên. 

Có dư thì bớt đi. 

Không đủ thì bù vào. 

Đạo của Tròi: 

Bớt chỗ dư bù chỗ thiếu 


Đạo của Người thì không 
vay: ! : 
Bót chô thiêu bù chô dư. 


Ai đâu có dư dë bù cho thiên 
hạ. 

Nếu không phải kẻ đã được 
Đạo! 


62 


Thị dĩ thánh nhân; 

Voi nhi bất thị, 

Công thành nhi bắt xử, 
Kì bất dục kiến hiền. 


Chương 78 


Thiên hạ nhu nhược, 
Mạc quá ư thuỷ, 

Nhi công kiên cường 
giả, 

Mạc chỉ năng thắng. 
Kì vô dï dį chi. 

Nhu thång cuong, 
Nhược thắng cường. 
Thiên hạ mạc năng tri, 


Mạc năng hành. 


Thị dĩ thánh nhân vân: 
Thọ quôc cht câu, 


Năng vi xã tắc chủ. 
Thọ quốc bát tường, 
Năng vi thiên hạ vương. 


Chánh ngôn nhược 
phản. 


Bởi vậy thánh nhân: 

Làm mà không cậy công, 
Công thành rồi không ở lại, 
Không muốn ai thấy tài hiền 
của mình 


Chương 78 


Dưới trời, mêm yêu, 
không chi hơn nước 
thăng được vật cứng 


không chi hơn đó được 
Không chi thay đó được 


Mềm thắng cứng, 

Yếu thắng mạnh. 

Dưới trời không ai không 
biết, 

Nhưng không ai có thể làm 
được. 

Bởi vậy thánh nhân nói: 
Dám nhận láy bụi bặm của 
nước, 

Mới có thể làm được chủ xã 
tắc. 

Dám nhận láy sự không may 
của nước 

Mới có thể làm vua thiên hạ 
Lời ngay nghe trái ngược. 


63 


27/02/2010 - 1/32 


Chương 79 


Hoà đại oán, tất hữu dư 
oán, 
An khả d vi thiện. 


Thị đĩ thánh nhân f 
Châp tå khê nhi bât 
trách ư nhân. 


Hữu đức tư khé, 
Vô đức tư triệt. 


Thiên Đạo vô thân, 
Thường dữ thiện nhân. 


Chương 80 


Tiểu quốc quả dân. 
Sử hữu thập bách chi 
khí nhi bât dụng 


Sử dân trọng tử nhi bất 
viễn tỉ 

Tuy hữu chu dư, 

Vô sở thừa chi. 


Tuy hữu giáo binh, 
Vô sở trân chi. 


Chương 79 


Hoà được oán lớn, vẫn còn 
oán thừa, 
Sao cho thê là phải? 


Åy nên thánh nhân 
Câm tờ hợp ước bên trái mà 
không trách người. 


Kẻ Đức thì hợp lại, 

Người không Đức thì phản 
ra. 

Đạo Trời không thân ai, 
Thường gia ân cho người 
lành. 


Chương 80 


Nước nhỏ, dân ít, 

Dù có mười hay trăm thứ 
binh khí, cũng không cho 
dùng đến 

Khiến cho dân sợ chết, mà 
không đi xa. 

Tuy có thuyền xe, 

Không chỗ ngồi lên. 


Tuy có giáp binh, f 
Cũng không cho dùng đên. 


64 


Sử dân phục kiết thằng 
nhi dụng chi. 


Cam kì thực, 
MI kì phục, 
An kì cư, 
Lạc kì tục. 


Lân quốc tương vọng, 
Kê khuyên chi thinh 
tương văn, f 
Dân chi lão tử bât tương 
vãng lai. 

Chương 81 
Tín ngôn bất mĩ, 
Mir ngôn bât tín. 
Thiện giả bât biện. 
Biện giả bất thiện. 


Tri giả bất bác, 
Bác giả bât tri. 


Thánh nhân bắt tích, 
Kí đi vi nhân kỉ dù hữu. 


Kí dĩ dữ nhân kỉ dù đa. 


Khiến dân dùng lại cách gút 
dây. 


Ăn món ngon của nơi đó, 
Mặc đồ đẹp của nơi đó, 
Yêu nơi mình ở đó, 

Vui với phong tục của đó. 


Nước gần cùng trông nhau, 
Tiếng gà chó cùng nghe 
chung, 

Dân đến già, chết không qua 
lại nhau. 


Chương 81 


Lời thành thực không đẹp, 
Lời đẹp không thành thực. 
Người thiện không tranh 
biện, 

Người tranh biện không 
thiện. 

Người trí không học rộng, 
Người học rộng không trí 


Bậc thánh nhân không thu 
giữ, 

Càng vì người, mình càng 
thêm có, 

Càng cho người, mình càng 


65 


27/02/2010 - 1/33 


Thiên chi Đạo, lợi nhi 
bắt hại. 

Thánh nhân chi Đạo, vi 
nhi bất tranh 


thêm nhiều. 

Đạo của Trời, lợi mà không 
hại. 

Đạo của Thánh nhân, làm mà 
không tranh 


66 


